SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ KIÊM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG THPT TAM QUAN Môn: Toán - Khối: 12 

T hời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề) 

Mã đề: A 

I. TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) 

Câu 1: Cho số phức z = 3 - 2i. Tìm điểm biểu diễn của số phức w = z + i.z 

A. M(5;-5) B. M(l;-5) c. M(l;l) D. M(5;l) 

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số /(x) — cos3x là 


4sin 3 x + c 
3 


B. -sin3x + c 
3 


c. 3sin3x + c 


D. —3sin3x + c 


^ 2 _ \ 9 

Câu 3: Biết í e x dx = ——-. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau? 

{ b 

0 

A. a + ỏ = 10 B . a = b c. a = 2b D . a<b 

Câu 4: Công thức nguyên hàm nào sau đây không đúng? 

A .[—- ■ ~ - r • ■ a " 


-dx = tan X + C 


cos X 


„ a+1 


a + 1 


+ C (a + -l) 


B.Ị a x dx = 
D. [ -ỉ-dx = ln 

J X 


lna 
X + C 


+ C (0 < a ^ 1) 


C.J x“dx 

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đuờng thăng d = 2-— = —— và mặt 

phang (P) :x - 3y + 2z - 5 = 0. Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. d cắt và không vuông góc với (P). B. d vuông góc với (P). 

c. d song song với (P). D. d nằm trong (P). 

Câu 6: Phưoug trình tham số của đuờng thẳng đi qua điểm A(l; 4; 7) và vuông góc với mặt 
phẳng (P): x + 2y - 2z - 3 = 0 là: 

x = \ + t 
y = 2 + 4t 
z = -2 + lt 



x = \ + 2t 


-Ki 

+ 

ĩ 

II 

H 


X = \ + At 


A. • 

y-A + At 

B. 

y = 3 + 2t 

c. 

y = A + 3t 

D. 


' t<ị 

II 

1 


II 

1 

1 

K> 


' M 

II 

+ 



phẳng (P) biết (Q) cách điểm A một khoảng bằng 3\/3 là: 

A. x + y + z + 3 = 0vàx+v + z- 3 = 0 B. x + _v + z + 3 = 0 vàx+v + z + 15 = 0 

c. X + y + z + 3 = 0 và X + V + z - 15 = 0 D. X + V + z + 3 = 0 và X + V - z - 15 = 0 

Câu 8:. Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức 
z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z. 

A. Phần thực là -4 và phần ảo là 3. 

B. Phần thực là 3 và phần ảo là -Ai. 
c. Phần thực là 3 và phần ảo là -4. 

D. Phần thực là -4 và phần ảo là 3 i. 

b 

Câu 9: Biết ị f[x)dx = 10, F(x) là một nguyên hàm của f(x) và F (à) = -3. Tính F(b). 


o 


-4 


M 


A. F(b) = 13 B. Fịb) = 10 c. F{b) = \6 D. F(b) = 7 

Câu 10: Tìm số phức liên họp của số phức z = i(3i + 1) 

A. z = 3 — i B. z = —3 —/ c. z = —3 + i D. z = 3 + i 


Câu 11: Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số / (x) = ——— 

1 2x 

A. 41n5 + 2 B. 5(l + ln2) c. 21n5 + 4 


và F(0) = 2. Tìm F(2). 
D. 2(1 +ln5) 


Trang 1/3 - Mã đề thi A 



Câu 12: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hàm số y x , trục hoành và hai 
đường thẳng X = -1, X = 3 là: 

Ị_ 28 8 28 

A. 3 B. 3 c. 3 D. 9 

Câu 13: Gọi z l và z 2 lần lượt là nghiệm của phươngtrình: z 2 - 2z + 5 = 0 . Tính p = |zj I + |z 2 1 

A. 2 V 5 B. 10 c. 3 D. 6 

Câu 14: Tính mô đun của số phức z thoả mãn: z(2 - i ) + 13ỉ' = 1 


A. |z| = 


V34 


B. 

r 2dx 


z =- 


5V34 


c. |z| = 34 


Câu 15: Tích phân I = [ = ln a. Giá trị của a bằng: 

J 0 3-2x 


A. 3 


B. 2 


c. 4 


Câu 16: Biết j / (x)dx = 12 . Tính / = I f{3x)dx. 

A.4 0 B. 6 

Câu 17: c(x) là nguyên hàm của hàm số /(x) = 

thức nào sau đây: 

_ 4 

A. F(x) = 2x + —-5 

X 

c. F(x) = 3x-- + 3 


c. 36 

3x + 4 


D. |z| = V 34 


D. 1 


D. 3 


, (x * 0), biết rằng F ( 1 ) = 1. F (x) là biểu 


B. F(x) = 3 ln |jc| — — + 5 

X 

D. F(x) = 31n|x|- — + 3 


X X 

Câu 18: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm Ẩ(2;-3;-l) ,B( 4;—1;2). Phương trình mặt phẳng 
trung trực của đoạn thẳng AB là 


A. 2x + 2y + 3z +1 = 0 
c. 4x + 4y + 6z - 7 = 0 


B. 4x-4y-6z + ^ = 0 
2 


D. X + y - z = 0 

Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : 


X = 2 + 2 1 

y = —3t (te/ỉ). Vectơ 
z - -3 + 5t 


nào dưới đây là vectơ chỉ phưong của d ? 

A. M = (2;0;-3) B. u = (2;-3;5) c. M =(2;3;-5) 

Câu 20: Cho đồ thị hàm số y=f(x) . diện tích hình phẳng (phần tô 
đậm trong hình)là: 

A. s = Ị / \x)dx. B. s = j / (x)dx +1 / \x)dx. 

-3 00 

c. s = Ị / (x)dx + J/ (x)dx D. s = I /' (x)dx-ị f\x)dx. 

3 1 -3 0 


D. ỉt = (2;0;5) 



Câu 21: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm Ẩ(- 2;0;0), B(0;3;0) và C(0;0;2). 
Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phang (ABC) ? 

. X V z „ X V z , „ X V z X V , z 

A. -r + rr + —- = ỉ. B. -- + ^- + ^ = 1. c. -7 + 2- + —- = 1. D. — 7 + ^- + - = l. 

3 2 -2 2 -2 3 2 3 -2 -2 3 2 

Câu 22: Phương trình nào sau đây là chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm 4(l;2;-3) và 
5(3;-l;l) ? 


Trang 2/3 - Mã đề thi A 








A x-l_y-2_z + 3 -u x-3 _y + l _z-\ 

— — D • — — 

3-11 1 2-3 


n x-l _y-2 _z + 3 n x + ỉ_y + 2_z-3 

v_^ • - - Um - - 

2 -3 4 2 -3 4 


, , 3 + 4/ 

Câu 23: Tìm sô phức z biêt z = |?019 : 

A. z = 4 —3/ B. z = 4 + 3/ c. z = 3 —4/ D. z = 3 + 4/ 

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phang (p): X - 2z + 3 = 0. Vecto nào dưới 

đây là một vectơ pháp tuyến của (p) ? 


A. n = (l;-2;0). B. n = (l;0;-2). c. n = (3;-2;l). D. n = (l;-2;3). 

II. Tự LUẬN: (4 điểm) 

Câu 1 . (1.0 điểm). Tính các tích phân sau: 


7Ĩ 

41 ,-- 4 

a)I = Ị X yl + x 2 dx; b)/ = j(3- 2x) cos 2xdx 

0 0 

Câu 2. (1.0 điểm), a) Giải phưong trình (1 + i)z + (4 - li) = 8-4 ỉ . 


b) Tìm số phức z thỏa mãn : (3 + i)z + (l + 2i)z = 3 -4i. 

Câu 3. (2.0 điểm). 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 1) và mặt phang (P): 2x - y+2z+ 4 =0. 

a) Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và vuông góc với mặt phang (P). 

b) Tìm hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phang (P). 

c) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm M và tiếp xúc với mặt phang (P). 

--HẾT-- 


Trang 3/3 - Mã đề thi A 





SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT TAM QUAN 

A. MA TRẬN ĐỀ 


ĐÈ KIẺM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017-2018 

Môn: Toán , Khối: 12 

Thời gian: 90 phút (không kế thời gian phát đề) 


STT 

Các chủ 
đề 

Mức độ kiến thức đánh giá 

Tổng số 
câu hỏi 


Nhận 

biểt 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

Nguyên 
hàm - 
Tích 
phân và 
ứng 
dụng 

TNKQ 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lê % 

• 

3 

0,75 đ 
7,5% 

3 

0,75đ 

7,5% 

3 

0,75 đ 
7,5% 

1 

0,25 đ 
2,5% 

10 

2,5 đ 

25% 

TL 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lê % 

• 



2 

1,0 đ 

10% 


2 

1,0 đ 

10% 

2 

So phức 

TNKQ 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lê % 

• 

2 

0,5 đ 

5% 

2 

0,5 đ 

5% 

2 

0,5 đ 
5% 


6 

1,5 đ 

15% 

TL 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lê % 

• 



1 

0,5 đ 
5% 

1 

0,5 đ 
5% 

2 

l,0đ 

10% 

3 

Phương 
pháp tọa 
độ trong 
không 
gian 

TNKQ 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lê % 

• 

3 

0,75 đ 
7,5% 

2 

0,5 đ 
5% 

2 

0,5 đ 
5% 

1 

0,25 đ 
2,5% 

8 

2,0 đ 

20% 

TL 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lê % 

• 


1 

l,0đ 

10% 

2 

1,0 đ 

10% 


3 

2,0 đ 

20% 


TÔNG 

TNKQ 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

8 

2,0 đ 
20% 

7 

1,75 đ 
17,5% 

7 

1,75 đ 
17,5% 

2 

0,5 đ 
5% 

24 

6,0 đ 

60% 

TL 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lê % 


1 

1,0 đ 

10% 

5 

2,5 đ 
25% 

1 

0,5đ 

5% 

7 

4,0 đ 

40% 




SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT TAM QUAN HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN, KHỐI 12, HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2017-2018 

(Hướng dẫn chẩm gồm 02 trang) 


I. TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm) 

CÂU MÃ ĐÈ A I MÃ ĐÈ B I MÃ ĐÈ c I MÃ ĐÈ D 




Câu 2 

(1.0 

điểm). 

a) Giải phương trình (1 + í)z + (4 - lí) = 8 - 4/. 

b) Tìm số phức z thỏa mãn : (3 + i) z + (l + 2i)z = 3 - 4i. 

l,0đ 

a/ Ta có 

(1 + ỉ)z + (4 - lí) = 8 - Ai <=> (1 + i)z = 4 + 3/ 

_ 4 + 3/ _ (4 + 30(1 - 0 _ 4 - 4/ + 3/ - 3 i 2 _ 7 1 
^ Z_ 1 + / - (1 +0(1-0 - 2 ~ 2 1 

0,25 

0,25 

b) Gọi z = a + bi (a,beR, i 2 = -l)=>z = a-bi 

(3 + i)z + (l + 2i)z = 3- 4i <=> (3 + i)(a- bi ) + (l + 2i)(a +bi) = 3 — 4i 

<=> 4a-b + (3a-2b)i = 3-4i 

f 4a-b = 3 ía = 2 Vậy z = 2 + 5i 

<=> { « < 

[3a-2b = -4 [b = 5 

0,25 

0,25 

Câu 3 

(2.0 

điểm). 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;l;l) và mặt phang (P): 

2x - y+2z+ 4 =0. 

2,0đ 

a) Viết ph ương trình đường thẳng d đi qua M và vuông góc với măt phẳng 

(P)- 

Đường thẳng (d) đi qua điểm M(2; 1; 1), vuông góc với (P) có VTCP: 
u=( 2;-l;2) 

x = 2 + 2t 

CÓ PTTS: < y = \-t (t £ R) 

z = ỉ + 2t 

0,5 

0,5 

b) Tìm hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặtphẳng (P). 

Tọa độ hình chiếu H của M lên (P) là nghiệm của hệ: 

2x-y + 2z + 4 = 0 

x = 2 + 2t 

z = \ + 2t 
\t = -l 

x = 0 Vậy: H( 0;2;-l) 

y = 2 

z = -l 

0,25 

0,25 

c) Viết ph ương trình mặt cầu (S) tâm M và tiếp xúc VỚI mặt phẳng (P). 

|4-l + 2 + 4| 

Ta có: d(M;(P)) - 1 . 1 - 3 

V4+1+4 

Mặt cầu (S) tâm M và tiếp xúc với mặt phang (P) có bán kính R = d(M;(P )) = 2 
có phương trình: (x - 2) 2 + (y -1) 2 + (z -1) 2 = 9 

0,25 

0,25 


* Lưu ý: Nếu học sinh có cách giải khác mà vẫn đúng thì giám khảo cho điểm tối đa từng phần 
như đáp án trên. 




